HOAN QUAN 
Nguyén Duy Chính 


Chào mừng các ban đón đọc đầu sách từ dự án sách cho 
thiét bi di dóng 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyén Kim Vy. 





Nguyén Duy Chính 
HOAN QUAN 


Lộc Đỉnh Ky, bộ tiểu thuyết kiếm hiệp sau cùng của Kim 
Dung đã dựa trên bối cảnh của triều đại nhà Thanh và sinh 
hoạt của triều đình, điển hình là hệ thống hoạn quan, trong 
đó không ít những âm mưu chính trị có liên quan đến cái thế 
giới của những người đàn ông đặc biệt này. Một trong những 
câu hỏi mà người viết vẫn thường đặt ra là mặc dần văn hóa 
Việt Nam và Trung Hoa có rất nhiều tương đồng, tương cận 
và nhiều tập tục lễ nghi người mình rập khuôn theo người 
Tàu nhưng tại nước ta hầu như ít có những viên thái giám có 
ảnh hưởng khuynh loát triều chính như ở Trung Hoa, trái lại 
chúng ta có khá nhiều danh thần xuất thân từ hàng yêm 
hoạn. 

Người hoạn quan thứ nhất nổi danh trong lịch sử Việt Nam là 
Lý Thường Kiệt (1019- 1105) đời nhà Lý mà chúng ta ai cũng 
biết với chiến công phá Tống bình Chiêm. Lý Thường Kiệt 
quê ở Thái Hòa, Thọ Xương, Thăng Long làm quan trải ba đời 
vua Thái Tông, Thánh Tông, Nhân Tông lên đến chức Thái Úy, 
khi chết được phong là Việt quốc công với bài thơ nổi danh: 
Nam quốc sơn hà Nam đế cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 

Như hà nghịch Lỗ lai xâm phạm 

Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư. 

(Sông núi nước Nam vua nước Nam, 

Sách trời đã định phận rõ ràng. 

Bọn giặc cớ sao dám xâm phạm, 


Rồi đây sé bị đánh tan hoang) 

Bài thơ này đã được một số sử gia coi là tuyên ngôn độc lập 
đầu tiên của Việt Nam, xác định chủ quyền và vị trí của dân 
tộc chúng ta mười thế kỷ trước đây. 

Người hoạn quan thứ hai cũng rất tiếng tăm là Việp quận 
công Hoàng Ngũ Phúc (1713-1776) làm quan dưới đời vua 
Lê Hiển Tông là người đã cùng Phạm Đình Trọng đánh bại hai 
tướng giặc Nguyễn Hữu Cầu và Nguyễn Danh Phương, khi về 
hưu được phong làm Quốc lão. Về sau ông đem đại quân 
đánh vào kinh đô Phú Xuân của chúa Nguyễn, bắt được 
Trương Phúc Loan rồi trấn thủ Thuận Hóa, chấm dứt một giai 
đoạn phân tranh Nam - Bắc kéo dài hơn 200 năm. 

Người thứ ba là Tả quân Lê Văn Duyệt (1763-1832) khai 
quốc công thần triều Nguyễn mà nay mộ của ông vẫn còn 
tại Bà Chiểu, Gia Định là một đền thờ được dân chúng chiêm 
bái dưới tên Lăng Ông. Lê Văn Duyệt tuy cũng xuất thân 
hoạn quan nhưng ông bản chất là người ái nam ái nữ chứ 
không phải tự thiến để thành quan thị như Việt quốc công Lý 
Thường Kiệt hay Việp quận công Hoàng Ngũ Phúc. Ông theo 
phò Nguyễn Ánh, khi vua Gia Long lên ngôi ông được phong 
làm Khâm sai Tả quân dinh, Bình Tây tướng quân, tước Quận 
Công, sau làm Tổng trấn Gia Định thành. 

Cả ba người đều là võ tướng, lập được nhiều chiến công hiển 
hách và cũng không ai để lại điều tiếng gì mặc dầu Lê Văn 
Duyệt sau khi chết có bị hạch tội vì con nuôi của ông là Lê 
Văn Khôi nổi loạn ở thành Phiên An. 

Thế nhưng khi nhìn vào lịch sử Trung Hoa, giới hoạn quan 
thường bị các sử gia đánh giá một cách nghiêm khắc vì 


phần lớn các hoan quan đều đóng một vai trò nào đó trong 
việc làm suy yếu hay sụp đổ một triều đại. Tin dùng hoạn 
quan và ham mê nữ sắc vẫn thường bị kết án là những 
nguyên nhân chính khi trao tay đổi chủ một dòng họ. Thực 
tế, một khi quyền lực được tập trung một cách tuyệt đối vào 
trong tay một người hay một nhóm nhỏ, việc san sẻ quyền 
hành vào trong tay những người thân cận là chuyện đương 
nhiên, và có thé nói, tầng lớp hoạn quan là tôi tớ thân cận 
nhất của nhà vua và hoàng tộc. Từ vai trò một người đây tớ 
được tin cẩn đến lúc trở thành một đại diện cho nhà vua chỉ 
là một bước ngắn. Muốn được thăng quan tiến chức, nhiều 
quan lại phải đút lót, nịnh nọt bọn đầy tớ này và cấu kết với 
họ ngõ hầu vai trò mình được củng cố. Trong nhiều thời kỳ, 
hoạn quan thay mặt nhà vua để xét hạch việc làm của các 
quan địa phương, kiểm soát các sản phẩm mà triều đình yêu 
cầu địa phương sản xuất, xem xét các cống phẩm và đôi khi 
cả quyền chỉ định các sứ thần. 


Các quốc gia khác 

Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục nam giới không phải chỉ xảy ra 
tại Trung Hoa. Ngay hiện thời việc giải phẫu cắt bỏ sinh thực 
khí của mình vì bệnh tật, tôn giáo hay vì một quan điểm tính 
dục nào đó vẫn còn công khai hay lén lút tại nhiều nơi trên 
thế giới, kể cả chính nước Mỹ. Ngày xưa, vì ghen tương, báo 
thù hay để trừng trị những kẻ quá dâm dục nhiều người bị 
bắt buộc phải cắt đi bộ phận sinh dục. Một điểm cần nhấn 
mạnh là mặc dầu Trung Hoa đã định chế hóa vai trò của thái 
giám nhưng tập tục này đã hiện diện trong nhiều quốc gia, 


nhiều bộ lạc và xã hội có tuc da thé. Người ta thường sử 
dụng những người bị yêm hoạn làm kẻ hầu người hạ, canh 
giữ các tì thiếp của vua chúa hay phú gia. 

Theo truyền thuyết, việc cắt bỏ bộ phận sinh dục phái nam 
đã có rất lâu như một nỗ lực mà người đàn ông muốn trở 
thành nữ nhân để mong có được khả năng truyền chủng nhu 
phụ nữ (womanlike fertility) và nhiều nam thần linh đã có 
thể sinh con đẻ cái hoặc hóa thân thành người khác cũng 
chính là từ ý niệm này. Tại Trung Đông và một số quốc gia 
Phi Châu có tuc cắt da qui đầu (circumcision) vào tuổi dậy 
thì để đánh dấu sự thành niên của con trai cũng là nhằm bắt 
chước việc hành kinh của đàn bà và mảnh da đó dùng như 
một tế phẩm để dâng lên thượng đế (offerings to Yahweh). 
Khi được chừng sáu, bảy tuổi, trong làng mọi người tụ tập tại 
một bãi đất trống, giữa bãi đất có để một tảng đá lớn cho 
đứa trẻ ngồi chờ thi hành nghi thức. Một bô lão trong thôn 
đứng ra chủ trì trong khi một thiếu nữ đồng trinh (thường là 
em gái, chị gái người bị giải phẫu) giữ chặt đứa bé. Người 
trưởng lão tung dao lên, khi rơi xuống sẽ tiến hành việc cắt 
da qui đầu trong khi chung quanh mọi người quan sát. Nếu 
cuộc giải phẫu thành công mà đứa trẻ không kêu khóc, 
người ta tin rằng khi lớn lên sẽ trở thành một người có chí 
khí, dũng cảm. Đứa trẻ đứng lên đi chung quanh sân trong 
khi máu vẫn chảy ròng ròng, giơ cao con dao để chứng tỏ 
mình đã thành người lớn. 

Người Trung Đông còn quan niệm rằng nếu giữ mình trong 
sạch thì sẽ dễ được lên thiên đàng và chính vì thế nhiều 
nam nhân đã tự nguyện được thiến để thành yêm hoạn ngõ 


hầu được sóng đời đời sau khi chết.[1] 

Dưới thời đế quốc La Mã những thanh niên khỏe mạnh được 
tuyển chọn để đem thiến đi làm hoạn quan. Sử sách còn 
chép Bagoas là hoạn thần được vua Alexandre the Great 
sủng ái, còn vua Nero thì có hoạn quan tên là Sporus. 

Người Ấn Độ chia người yêm hoạn ra thành ba loại: loại bẩm 
sinh lúc đẻ ra có dương vật (penis) nhưng không có dịch 
hoàn (testicles) , loại không có cả dương vật lẫn dịch hoàn 
và loại trở thành yêm hoạn sau khi giải phẫu. Sách vở cũng 
ghi lại rằng ở Ấn Độ thé kỷ trước có những người đi rong từ 
vùng này sang vùng khác thiến người kiếm ăn (traveling 
eunuch-makers) cũng chẳng khác gì những người đi thiến 
heo, thiến gà, thiến chó ở nước ta. Phương pháp của họ rất 
giản dị là buộc chặt bộ phận sinh dục bằng một mảnh băng 
(ligature) rồi cắt xoẹt đi bằng một con dao thật sắc. Tuy 
phương pháp đó có vẻ ghê rợn nhưng theo thống kê số tử 
vong cũng rất thấp. Những người bị thiến cũng trở thành 
khỏe mạnh và vạm vỡ chứ không èo uột như chúng ta lầm 
tưởng. 

Trong thời Trung Cổ, nhiều quốc gia Âu Châu cũng có tục lệ 
thiến những kẻ bị kết án đa dâm (excessive cupidity) và 
nhiều giáo sĩ muốn giữ mình trong sạch cũng tự cắt bỏ bộ 
phận sinh dục để khỏi vướng mắc vào đường tình ái. Những 
người này được gọi dưới cái tên Hesychasti có nghĩa là “kẻ 
mãi mãi trong sạch”[2]. Ở Ý người ta tính ra có đến 4000 
người yêm hoạn, nhiều nhất là các tu sĩ Thiên Chúa giáo và 
chính Giáo Hoàng Clement XIV đã phải ra lệnh cấm thi hành 
hủ tục này. Riêng tại Pháp, những người nào tự hủy còn bị 


trừng phat theo hình luật. Ó Ai Cập và Ba Tư, những ai 
phạm tội hiếp dâm cũng bị thiến để trừng trị. 

Một số quốc gia khác thì có tập tục thiến những ca sinh có 
giọng cao (tenor singer) trong những ca đoàn tôn giáo để 
giữ cho những người này khỏi vỡ tiếng khi dậy thì. Những ca 
sinh đó gọi là castrati được tĩnh thân từ khi còn nhỏ vì người 
ta tin rằng giọng trong trẻo của họ sẽ khiến cho Thiên Chúa 
vừa lòng hơn những ca sinh phái nữ, và vì thế trong thời 
trung cổ phụ nữ không được gia nhập các ca đoàn này. 

Tại Nga, một giáo phái tên là Bồ Câu Trắng (White Dove) mà 
người ta vẫn thường gọi dưới cái tên giáo phái Skoptzy do 
Ssaliwanow sáng lập khoảng giữa thế kỷ 18 đã dựa vào một 
số đoạn trong Thánh Kinh để khuyến khích giáo đồ tự 
nguyện cắt bỏ bộ phận sinh dục, coi đó như là một hành vi 
dâng hiến cho Thiên Chúa, một sự chiến thắng của thiện đối 
với ác. Phương pháp này áp dụng cho cả nam lẫn nữ tín đồ. 
Nam nhân có thể bị cắt cả sinh thực khí lẫn dịch hoàn hay 
chỉ một trong hai, còn đàn bà thì cắt bỏ tử cung (ovary), 
ngoại âm thần, nhũ hoa hoặc đầu vú tùy theo mức độ trong 
sạch mà họ muốn. Những người cắt bỏ hoàn toàn bộ phận 
sinh dục được mang nhãn hiệu “người mang dấu ấn của 
Vương Triều” (the bearer of Inperial seal). Lé dĩ nhiên Vương 
triều đây là Thiên Quốc chứ không phải triêu đình nước Nga. 
Những dụng cụ thường dùng bao gồm cả sắt nung đỏ, mảnh 
thủy tỉnh, dây kẽm, xương mài nhọn hay dao cạo cũ và mặc 
dầu phương pháp giải phẫu của họ rất sơ khai, thiếu vệ sinh 
nhưng số người bị tử vong cũng rất thấp. Chính tu sĩ 
Rasputin nổi tiếng trong lịch sử cũng là một trong những 


người của giáo phái này mặc dù ông ta nổi tiếng về việc 
chung chạ với nhiều phụ nữ.[3] 


Việt Nam 

Ở Việt Nam, hoạn quan có từ thời nhà Lý được gọi là Hoạn 
Môn chi hầu, đến đời Trần đổi thành Nói Thị, đời Lê goi là Tả, 
Hữu Thái giám. Qua đời Nguyễn, Hoạn quan được chia làm 
năm trật: 

- Quan vụ Thái giám hay Điện sư Thái giám 

- Kiểm sự Thái giám hay Phụng nghi Thái giám 

- Thừa vụ Thái giám 

- Cung phụng Thái giám 

- Thừa biên Thái giám 

Việc kén chọn hoạn quan ưu tiên tuyển những trẻ em ái nam 
ái nữ do lệnh của triều đình. Người dân nào sinh con có 
khuyết tật đó được quan sở tại tới khám xét rồi làm sớ trình 
vào cung. Cha mẹ đứa bé sẽ nuôi con đến lúc 13 tuổi, sau 
đó bộ Lễ sẽ đưa vào cung tập sự hoạn quan. Làng nào có 
hoạn quan tiến cử được miễn binh lính, phu phen tạp dịch 
và cả sưu thuế nữa. Nếu không có đủ số trẻ ái nam ái nữ, 
thanh niên nào tự nguyện thiến bộ phận sinh dục sẽ được 
kén vào cung. Tuy nhiên, nước ta thái giám chỉ là một số nhỏ 
không thành hẳn một giai cấp có ảnh hưởng như Trung Hoa. 
Theo Hứa Hoành, đời vua Đồng Khánh triều Nguyễn chỉ có 
35 thái giám. 

Theo chỉ dụ của vua Minh Mạng, thái giám không được dự 
vào phẩm hàm hay quan chức triều đình và chỉ được hầu hạ 
trong cung mà thôi. Cũng có thể nhà vua không muốn xảy 


ra viéc hoan quan chuyén quyén nhu Trung Hoa hay có thé 
vi nhà vua đố ky với Tả Quân Lê Văn Duyệt trong vụ nổi loan 
thành Phiên An. Tấm bia khắc toàn văn bản dụ này nay vẫn 
còn trong Văn Miếu[4]. Lương bổng thái giám ở nước ta thời 
Nguyễn cao nhất là 6 quan tiền, 4 phương gạo một tháng, 
còn thấp nhất được 2 quan tiền, 2 phương gạo. 

Thái giám Việt Nam mặc áo dài xanh bằng lụa có cài hoa 
trước ngực, mũ cũng khác các quan. Theo Phan Thuận An, 
có hai hạng thái giám gọi là “giám sanh” (bẩm sinh phi nam 
phi nữ) và “giám lặt” (người bị thiến sau này). Thái giám 
cũng có riêng một nghĩa trang là chùa Từ Hiếu, thuộc xã 
Dương Xuân Thượng, huyện Hương Thủy cách Huế khoảng 6 
km về phía tây nam và vì thế chùa này được gọi là chùa 
Thái Giám (Pagode des Eunuques). 


Trung Hoa 

Khảo luận này đặc biệt chú trọng đến Trung Hoa vì bài viết 
nhằm làm phụ đính cho bản dịch Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, 
trong đó cốt truyện được xây dựng trong cung đình nhà 
Thanh, với vai chính Vi Tiểu Bảo trong vai trò một tiểu thái 
giám. 

Thái giám là người đã bị cắt bộ phận sinh dục (hay trời sinh 
không có bộ phận sinh dục) để hầu hạ vua chúa, hoàng hậu 
và các phi tần, quí nhân cùng một số công việc tạp dịch 
khác. 

1. Phẫu thuật 

Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục - nôm na gọi là thiến - còn 
được dùng dưới nhiều tên khác nhau như yêm cát, cung 


hinh, tàm thát[5], hü hinh hay àm hinh. Só di có nhiéu cách 
goi khác nhau nhu thé cũng để chỉ phuong pháp và mức độ 
tàn hại cơ thể. Trước khi cát thể, người có ý định trở thành 
thái giám được đặt nằm nghiêng trên một cái giường 
thấp,và được hỏi lần cuối cùng có hối hận gì khi bị “thiến” 
hay không. Nếu người đó trả lời không thì một người sẽ giữ 
chặt bụng người đó, hai người khác banh hai chân ra giữ cho 
khỏi cục cựa. Băng vải được quấn chặt ở bụng dưới và hai 
đùi và “bệnh nhân” được cho uống một thang thuốc mê (ma 
phế thang), bộ phận sinh dục của y được chà xát bằng nước 
ngâm ớt. Cả dương vật lẫn dịch hoàn được cắt xoẹt chỉ một 
nhát dao sát tận đáy, một nút bằng kim loại cắm ngay vào 
lỗ sinh thực khí và vết thương được băng chặt bằng giấy 
bản, bên ngoài quấn vải thật chặt. 

Người thái giám lập tức được những đao tử tượng dìu đi 
quanh phòng trong hai ba giờ liền trước khi được quyền nằm 
nghỉ. Trong ba ngày liền, người đó không được uống nước và 
thời gian đó vừa đau đớn, vừa khát nước và cũng không 
được tiểu tiện. Sau ba ngày, vải băng được cởi ra và cái nút 
được rút ra và nếu bệnh nhân có thể đi tiểu được ngay thì vụ 
giải phẫu coi như đã thành công và qua được thời kỳ nguy 
hiểm. Nếu người thái giám không tiểu tiện được có nghĩa là 
đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín và chỉ còn 
đường chờ chết. 

Ở Trung Hoa, việc giải phẫu để biến một nam nhân thành 
thái giám do một chuyên viên cha truyền con nối, được trả 
tiền mỗi lần chừng sáu lượng bạc (theo Jamieson thì khoảng 
$US8.64 vào năm 1877, Gould tr. 756) trả công cho từ lúc 


cắt đến khi hoàn toàn binh phục. Người làm nghề này được 
triều dinh công nhận gọi là “đao tử tượng”. Mỗi dao tử tượng 
thu một số đồ đệ thường là con cái hay thân thích của sư 
phụ và nghề cũng được giữ bí truyền như nhiều ngành 
chuyên môn khác. Những người xin được làm thái giám 
thường là con cái nhà nghèo nên nếu muốn được thiến phải 
có người bảo đảm để trả số tiền này, nếu không đao tử 
tượng sẽ không làm. 

Đến cuối đời Thanh, tại Bắc Kinh có hai gia đình với danh 
xưng Tất Ngũ và Tiểu Đao Lưu có hợp đồng với triều đình 
mỗi mùa cung cấp cho cung cấm bốn mươi hoạn quan, và 
coi như đặc quyền của hai gia đình này, người khác không 
được hành nghề nữa. Người chủ gia đình được phong thất 
phẩm nghĩa là một quan tước hẳn hoi. Hai gia đình này đã 
có nhiều đời kinh nghiệm, kỹ thuật hoàn hảo nên số người bị 
chết chỉ chừng bốn, năm phần trăm mà thôi. Thành thử 
những ai muốn có con vào làm thái giám đề phải đến ghi 
danh tại hai gia đình họ Tất và họ Lưu chờ đến lượt. Sau đó 
họ sẽ được xét hỏi, coi mặt mũi, nghe cách ăn nói, và xem 
có đủ lanh lợi thông minh để vào hầu hạ trong cung hay 
không, sau đó sẽ được xét thân thể sinh thực khí xem có 
hợp cách không mới được tuyển chọn. Lương bổng của thái 
giám cũng do hai gia đình này nhận rồi phân phối lại, cho 
đến năm Quang Tự 26 (1900) mới bị triêu đình thu hồi giao 
cho Thận Hình Ty quản lý. 

Thế nhưng việc tĩnh thân để thành thái giám không phải chỉ 
trong việc cắt bỏ bộ phận sinh dục mà thôi. Nhiều gia đình 
chuẩn bị việc cho con mình tương lai sẽ làm thái giám từ khi 


còn nhỏ cũng không khác gi người ta bó chân con gái. Một 
bà vú (bảo mẫu) thường được gọi dưới danh xưng “dung 
phụ” được thuê để đặc biệt chăm sóc cho đứa trẻ ngay từ 
khi còn nằm trong nôi. Bà vú này có một thủ thuật riêng, 
mỗi ngày ba lần nắn bóp dịch hoàn đứa trẻ khiến đứa bé 
đau đến khóc thét lên. Lực bóp cũng tăng thêm và cơ quan 
sinh dục của đứa bé dần dần bị hủy hoại, khi lớn lên không 
những mất khả năng sinh dục mà dương vật còn teo dần 
khiến đứa trẻ có nhiều nữ tính, không có yết hầu, hai vú nhô 
cao, mông nở, giọng nói lanh lảnh, dáng điệu ẻo lả và trở 
thành ái nam ái nữ, thái giám một cách tự nhiên không cần 
phải qua việc giải phẫu. 

Cũng có những gia đình nghèo quá không kiếm đâu ra sáu 
lượng bạc để thuê chuyên gia thiến con mình nên phải tự 
làm lẫy. 

2. Điển chế và lễ nghỉ 

Tổ chức 

Hoạn quan được gọi dưới nhiều tên khác nhau như tự nhân, 
yêm nhân, yêm hoạn, hoạn giả, trung quan, nội quan, nội 
thần, nội thi, nội giám, thái giám v..v... Đời Tán Hán, hoan 
quan thuộc về thiếu phủ tự. Qua đời Tùy Đường gọi là nội thị 
tỉnh, đời Tống gọi là nội nội thị tỉnh. Qua đến đời Minh, tổ 
chức hoạn quan trở nên phức tạp, quyền lực của hoạn quan 
cũng lớn chia ra làm hai mươi nha môn mỗi bộ phận lo một 
việc như tư lễ, nội quan, ngự dụng, ngự mã, thần cung, 
thượng thiện, ấn thu, trực điện, nói y, đô tri ..., mười hai 
giám, tám cục, bốn ti. Đời này quyền thế của hoạn quan rất 
lớn vì họ thân cận hoàng dé, ai được süng ái đều có thêm 


quyén luc thành nan hoan quan chuyén quyén. Qua dói 
Thanh, tổng quán thái giám là người đứng đầu ngạch hoan 
quan, thuộc về nội vụ phủ nhưng quyền lực bị cắt giảm đi 
nhiều. 

Nhiệm vụ của thái giám 

Nhiệm vụ chính yếu của thái giám là hầu hạ trong cung vua, 
các phi tần, hoàng tử, công chúa. Ngay từ đời xưa, những 
nam nhân duy nhất trong cung điện đều là hoạn quan để 
bảo đảm những phi tần, công chúa không bị xâm phạm. Tuy 
nhiên, mặc dù hoạn quan bị mất khả năng sinh dục, họ vẫn 
có những thèm khát và đòi hỏi, nhất là những người bị thiếu 
sau khi đã đến tuổi trưởng thành. Trong nhiều trường hợp, 
chính họ là nạn nhân của những cung phi bị dồn nén, nhất là 
những thái giám còn nhỏ tuổi. Trong một vài triều đại, họ 
còn được phép ngủ chung với đàn bà trong cung để cho các 
phi tần có chút khí dương ngõ hầu ít bệnh tật. Sách vở chép 
là họ được thực hành những động tác giao hoan nhưng 
không thể giao cấu (engage in various forms of sex play but 
no actual intercourse). 

Đối với những hoạn quan chỉ bị cắt dịch hoàn (removal of 
testicles) rất có thể họ vẫn cương cứng được và chính vì thế 
nhiều lời đồn đãi họ vẫn có thé phục vụ cung nhân nhu 
trong trường hợp An Thế Hải (An Teh-hai) đời Thanh mặc dầu 
không có chứng cớ gì rõ rệt về việc này. 

Một trong những lý do thái giám trở nên quan trọng trong hệ 
thống cung đình chính là vì vua chúa càng ngày càng biệt 
lập với quần chúng. Để tránh việc ngoại thích chuyên quyền 
và ảnh hưởng đến vua chúa, cung nữ chỉ được tuyển trong 


hàng dân dã và các vùng xa xôi (trước đây thường tuyển 
hậu phi trong các gia đình quyền quí, vương tôn đại thần). 
Cung nữ sau khi được tuyển cung gần như mất tích, không 
còn bao giờ được ra khỏi hoàng cung. Những cô gái đó được 
nuôi như những món đồ chơi, sống quanh quẩn trong một 
phạm vi nhỏ hẹp, suốt ngày chỉ đàn hát, vẽ vời, thêu thùa ... 
chờ được hưởng ơn mưa móc. Ngay cả ngự y cũng không 
được gặp mà chỉ mô tả bệnh rồi cắt thuốc. Do đó họ không 
còn người thân nào gần gũi, và đã vào cung là coi như chết. 
Thái giám - với những mặc cảm sẵn có - lại càng lạm dụng 
cái quyền lực nhỏ nhoi mà họ có được vì là những người gần 
gũi nhất của nhà vua.[6] 

Đời Minh theo sách vở có đến 20,000 thái giám[7] nhưng 
con số này nhiều sử gia cho là phóng đại. Đời Khang Hi nhà 
Thanh có khoảng 9000, đến đời Càn Long giảm xuống chỉ 
còn 3000[8]. Vào cuối thé kỷ thứ 18, một viên chức người 
Anh tòng sự tại Trung Hoa tên là George Carter Stent đã viết 
một khảo luận về tổ chức thái giám và cung đình nhà Thanh 
cho biết vào thời kỳ này trong cung có khoảng 2000 thái 
giám. Thái giám thời đó tương đối ít vì Từ Hi thái hậu cầm 
quyền nhiếp chính, các hoàng đế nhà Thanh đều là những 
cậu bé con nên chưa có phi tần cung nữ và vì thế không có 
nhu cầu sử dụng thái giám. Sau cách mạng Tân Hợi triều 
đình ban hành lệnh cấm tuyển thái giám nhưng phủ Nội Vụ 
vẫn lén lút sử dụng và năm 1922 vẫn còn 1,137 người. Năm 
1924, vua Phổ Nghi ra đạo dụ phóng thích tất cả các hoạn 
quan chỉ giữ lại trong cung hai trăm người, phần lớn phục vụ 
các hoàng hậu, hoàng phi. 


Dói Thanh, ngoài só thái giám trong cung cám, các thàn 
vương hoàng thất cũng được quyền nuôi thái giám trong 
nhà. Hoàng tử và công chúa đã có chồng có thể nuôi 30 thái 
giám, hoàng thân hay công chúa chưa chồng có thể nuôi 20 
thái giám, còn con cháu thì có thể nuôi 10 thái giám. Các 
thân vương con cái của các phi tần có thể nuôi 6 thái giám. 
Ngoài ra những người đứng đầu Bát Kỳ của nhà Thanh cũng 
có thể có được 20 thái giám trong nhà. 

Cứ năm năm một lần, mỗi hoàng tử phải nạp vào triều 8 thái 
giám đã được huấn luyện và kiểm tra, những người đó phải 
sạch sẽ, không bệnh tật. Triều đình trả công cho các hoàng 
tử 250 lạng bạc mỗi thái giám. Tuy thế số thái giám vẫn còn 
thiếu nên vẫn phải tuyển thêm thái giám ở ngoài. 

Những tiểu thái giám xinh đẹp chừng mười mấy tuổi được 
tĩnh thân để tiến cung gọi là “đồng giám” hay “hài giám” 
thường được hoàng hậu, quí phi, quí nhân yêu thích. Những 
đứa trẻ này vì đã tĩnh thân từ khi còn rất nhỏ nên được coi là 
rất trong sạch chưa vương vấn một ý niệm tính dục nào và 
thường được cung nhân, phi tần nuôi như như người ta nuôi 
một con vật yêu thích (pet). Chúng cũng được tự do hơn 
nghĩa là được vào phục vụ các cung nhân trong khuê phòng 
hay trong buồng tắm ở những khung cảnh kín đáo nhất. Tuy 
nhiên khi đã lớn, họ vẫn bị thay thế bằng những thái giám 
nhỏ tuổi hơn và được điều động ra làm công việc ở bên 
ngoài khu vực phụ nữ sinh sống. 

3. Đời sống một hoạn quan 

Đã có những thời mà thái giám trở thành một giai cấp cách 
biệt, mặc dầu bị loại ra khỏi những đời sống bình thường cửa 


xã hội, họ vẫn có những sinh hoạt riêng đôi khi thần bí chỉ 
hạn chế trong những ngươi cùng chung số phận. 

Cứ theo sách vở và truyện ký còn lưu truyền, sau khi đã cắt 
bỏ bộ phận sinh dục, âm nang (scrotum), âm hành (penis) 
của họ - được gọi dưới cái tên bảo cụ - sẽ được dùng những 
kỹ thuật riêng dé bảo tồn và coi nhu một món đồ quí, giữ 
gìn rất cẩn thận. 

Trước hết bảo cụ được tẩm vôi bột để cho khỏi thối và hút 
hết những máu mủ còn trong đó để cho được khô ráo, sau 
đó dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi mới đem ướp trong 
hương liệu để cho dầu thấm vào, đặt trong bao bằng lụa, cất 
trong hộp gỗ rồi hàn kín lại. Người ta sẽ chọn ngày lành 
tháng tốt, cung kính đưa chiếc hộp đó đến từ đường họ 
người bị thiến, cung kính treo chiếc hộp đó trên xà nhà. Sau 
đó mỗi năm, họ lại rút cái hộp đó lên cao thêm một chút, ý 
chúc tụng cho người bị yêm hoạn phục vụ trong triều đình 
được thăng quan tiến chức. 

Việc gìn giữ “bảo cụ” (gọi tắt là bảo) có hai lý do. Thứ nhất, 
mỗi khi được thăng thưởng, thái giám phục vụ trong cung 
đình đều phải trình cho thượng quan xem của quí để chứng 
minh rằng quả thực mình đã được tĩnh thân (nghiệm bảo). 
Chính thủ tục này cũng gây nên nhiều chuyện trớ trêu, hoặc 
đao tử tượng giữ “bảo” làm của riêng để sau này bán lại, 
cho thuê những ai muốn thăng quan nhưng lại không giữ 
được món đồ của mình, vì bị thất lạc hay bị kẻ gian ăn cắp 
mất. Lý do thứ hai, là khi người đó chết đi, lúc tẩn liệm người 
ta sẽ hạ phần thân thể bị cắt ra còn đang treo trên xà nhà 
xuống may cho dính lại chỗ cũ, còn tờ “tự nguyện yêm cát 


thu" (đơn tình nguyện xin cát bỏ bó phận sinh duc) sé được 
đốt trước linh sàng dé người chết được khói phục nguyên 
trạng ngõ hầu dưới cửu tuyền còn mặt mũi mà nhìn lại cha 
mẹ tổ tiên và nếu có đầu thai thì kiếp sau cũng được toàn 
vẹn thân thể. Người Tàu tin rằng nếu khi xuống dưới âm, 
Diêm Vương nếu thấy ai thiếu dương cụ sẽ bắt đi đầu thai 
thành con la (một giống nửa lừa, nửa ngựa không thể sinh 
sản được). 

Thành thử mỗi khi có biến loạn ở kinh thành, nhiều thái 
giám đã hoảng hốt chạy đi tìm cái bảo cụ của mình, có khi 
tranh cướp nhau để mong được chết toàn thây. Kể cũng là 
một thảm cảnh của một tập tục dã man. 

Mặc dù bị thiến, vẫn có những hoạn quan vẫn hoang tưởng 
rằng họ có thể “mọc” lại được. Chính vì niềm tin đó, đời 
Thanh đã có luật lệ rằng tiểu thái giám nhập cung rồi sau ba 
năm sẽ phải qua một kỳ “tiểu tu”, năm năm qua một kỳ “đại 
tu” để những thái giám chuyên môn xét lại xem ngọc hành 
có “trùng sinh” hay không. Nếu ai hạ thể phồng lên sẽ phải 
qua một kỳ “tu lý”. Thực tế, con người trong thời kỳ phát 
dục, kích thích tố có thể làm thay đổi một số hiện tượng bề 
ngoài nhất là nhưng người có nhiều nam tính, các tuyến 
trong người vẫn hoạt động điều hòa. Tuy nhiên, những người 
bị tra xét kỹ lưỡng nhất vẫn là những trẻ em bị “thiến” bằng 
phương pháp nắn bóp để đưa vào hầu các tiểu hoàng tử, 
tiểu công chúa, đến thời kỳ trưởng thành các tuyến nội tiết 
hoạt động mạnh và chính vì thế có thể trở lại bình thường 
để bị cát thể lần thứ hai. 

Theo sách Thần Viên Tạp Thức, thái giám thường thích ăn 


các loai thüc án tráng duong và düng nhüng toa thuóc nhu 
Máu Cáu Cánh Tán, Thién Kháu Nhát Bói Ám, Ngoc Cánh 
Trüng Sinh Phuong ... dé mong tró lai binh thuóng. 

Về phần ngoai mao, người đã bi yém cát thay đổi rất nhiều, 
trở nên có nhiều nữ tính, không mọc râu, không lộ hầu, ngực 
nhô lên, mông nở, thanh âm the thé, hành động yểu điệu, 
da dẻ cũng nhãn nhụi hơn trông chẳng khác gi đàn bà mặc 
giả đàn ông. 

Vì hạ thể nở nang, đùi và chân to ra, thái giám thường đi 
chân chữ bát, bước ngắn mà nhanh. Thái giám cũng dễ trở 
nên phì nộn, mặc dầu da thịt thường nhão nhoẹt nhưng đến 
già lại teo đi nên những người có tuổi da dẻ lại nhăn nheo 
hơn bình thường khiến thái giám bốn mươi tuổi trông già 
như đàn bà tám mươi. Trong sách Huyền Động Áo Luận có 
chép: 

“Người bị yêm cát, trong dương có âm, trong âm có dương, 
tinh lực âm nằm ở trong tạng dương, tinh lực dương nằm ở 
trong tạng âm nên hình dáng rất khác thường.” 

Cứ theo sách vở, thái giám thường là đề tài để cho người ta 
diễu cợt, châm chọc lắm khi rất tàn nhẫn. Ở Bắc Kinh có 
một khu vực tên là Thiên Kiều, là nơi có trình diễn những 
nghệ thuật dân gian, trong đó có một loại hí kịch gọi là 
“tướng thanh” bao gồm hai người, kẻ xướng người đáp trong 
đó thái giám thường bị lôi ra làm trò cười. 

Người bị thiến ngoài những thay đổi thể chất, tinh thần cũng 
ảnh hưởng nặng nề và chính vì thế họ trở nên độc ác, nhỏ 
nhen, tàn nhẫn khác với người thường. Ngoài ra, thái giám vì 
bị khiếm khuyết các cơ ở hạ bộ nên thường hay bị són nước 


tiểu ra quán, thành thử nặng mùi nén cũng hay bi chế riéu. 
Trong một xã hội còn kém văn minh, những người bất hạnh 
vì cơ thể bị khuyết tật không được xã hội ưu đãi mà thường 
bị ngược đãi. Hiện tượng đó vẫn còn xảy ra ở nhiều nơi trên 
thế giới kể cả Việt Nam ta. 


TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Aisin Gioro Puyi : From Emperor to Citizen, Foreign 
Language Press, Beijing 1965 (bản dich Ngã Bích Tiền Bán 
Sinh) 

- Mary M. Anderson: Hidden Power, The Palace Ennuchs of 
Imperial China, Prometheus Books , 1990 

- Bá Duong: Sử Cương Văn Tuyển, Tinh Quang, Đài Bác 1979 
- Barbara Walker: The Woman's Encyclopedia of Myths and 
Secrets, Harper & Row, San Francisco 1983 

- Duong Minh Đỉnh: Trung quốc Văn Hóa sử đại từ điển, Viễn 
Lưu xuất bản công ty, Triết Giang, Đài Loan 2nd Ed. 1990 

- Guold , George M., M.D. và Pyle : Anomalies and Curiosities 
of Medicine, The Julian Press , Inc. 1896 (in lai do Bell 
Publishing Company , Inc. ) 

- Hứa Hoành: Sau Bức Cám Thành Nhà Nguyễn, Đại Nam 
1994 

- Lại Kỳ: Trung Quốc Cổ Đại Tính Tàn Hại , Hạ Hỉ văn hóa, Đài 
Bắc 1995 

- Phổ Nghi: Nửa đời trước của tôi (Ngã Đích Tiền Bán Sinh) 
Quảng Giác Kính, Hongkong 1986 

- Toan Ánh: Nếp Cũ, Xuân Thu (in lại tại hải ngoại, không đề 
năm) 


- Béguin, Gilles và Morel, D. The Forbidden City: Center of 
Imperial China Discoveries Series, Thames and Hudson Ltd. 
London 1997 (bản dịch từ tiếng Pháp La cité interdite des 
fils du ciel) 

- Chu, Valentin, The Yin-Yang Butterfly, A Jeremy P. 
Tarcher/Putnam Book, NY 1993 


[1] The kingdom of heaven is thrown open to eunnuchs 

[2] permanently chaste ones 

[3] Barbara Walker: The Woman's Encyclopedia of Myths 
and Secrets tr. 147 

[4] Thu Hà, Giai phẩm Xuân Mới Xuân Tân Ti - Nghĩa Trang 
Thái Giám tr. 300 

[5] Gọi là tàm thất để chỉ sau khi bị thiến, nạn nhân phải 
sống trong một căn phòng mà độ ấm luôn luôn được duy trì 
trong một thời gian ít nhất ba tháng để tránh gió máy, bệnh 
tật cho đến khi vết thương lành hẳn (chẳng khác gì người ta 
phải hơ cho căn phòng nuôi tằm để trứng nở ra sâu). 

[6] Trong nhiều thời kỳ, họ còn trực tiếp điều hành việc chăn 
gối của hoàng đế (monitoring imperial sex) để bậc quân 
vương khỏi bị hao tổn tinh lực quá độ trong đó có cả việc 
ngắt ngang bằng cách đọc một tờ di chiếu của tiên vương 
khiến cho nhà vua phải rời người cung phi ngay lập tức để 
qui xuống nghe tuyên chỉ (Not only was he monitored, but 
he could be stopped in the middle of intercourse by a 
eunuch, should the latter deem that the intercourse had 
been too lengthy for the emperor,s health... If a eunuch 


started reading one of these family admonitions, the 
emperor would feel obliged to suspend his activity and 
kneel down at once. The occasion was something like 
hearing a national anthem. The Yin-Yang Butterfly, Valentin 
Chu, A Jeremy P. Tarcher/Putnam Book, NY 1993 pp. 44-45) 
[7] Theo lời tự thuật của vua Phó Nghi, vi hoàng dé cuối 
cùng của triều Mãn Thanh trong tác phẩm”Nửa đời trước của 
tôi” (Ngã đích tiền bán sinh) thì đời Minh trong cung có đến 
mười vạn thái giám. 

[8] The Forbidden City, Gilles Beüguin and Dominique Morel, 
Discoveries 1997 tr. 77 


Nguón: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyén Kim Vy. 


Nguón: VietKiem 
Duoc ban: dua lén 
vào ngày: 30 tháng 3 năm 2004 


